CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


s68 
me Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 
Số: 27/2016/QĐ-MIC Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016 


QUYÉT ĐỊNH 


Về việc ban hành Quy tắc Bảo hiểm thân tàu hoạt động trên vùng biễn và các 
vùng nước liên quan đến biển Việt Nam 


TỎNG GIÁM ĐÓC 
TỎNG CÔNG TY CÓ PHẢN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 
24/11/2010; 


Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của 
Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính; 


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cô phần Bảo hiểm Quân 
đội (MIC); 


Theo đề nghị của Lãnh đạo Ban bảo hiểm Hàng Hải Tổng Công ty Cổ phần Bảo 
hiểm Quân đội, 


_ T NG, 


QUYÉT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy tắc Bảo hiểm thân tàu hoạt 
động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam ” 


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký và đa thế Quyết định số 
171/2014/QĐ- MIC ngày 10/01/2014 của Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công 
ty CP Bảo hiểm Quân đội. 


Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Ban bảo hiểm Hàng Hải, Lãnh đạo các 
Ban, Trung tâm liên quan thuộc Hội sở MIC, Giám đốc các đơn vị trực thuộc MIC và 
các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận: “FÔNG SIÁM ĐÓC ,#È “ 


- Như Điều 3; 

- HĐQT, BKS; à 
BẢO HIẾM 

“NHI 1E: QUẦN ĐỘI 

- Lưu: VT, HH. : 


Nguyễn Quang Hiện 


Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội 
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 6285 3388 * Fax: (84-4) 6285 3366 
: Email: info(@mic.vn * Website: www.mic.vn 


gã 
HỮ/ÚCG 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


QUY TẮC 
BẢO HIẾM THÂN TÀU HOẠT ĐỘNG TRÊN VÙNG BIỂN VÀ CÁC 
VÙNG NƯỚC LIÊN QUAN ĐÉN BIỂN VIỆT NAM 


(Ban hành theo Quyết định số 27/201 6/QĐ-MIC ngày 01 tháng 01 năm 2016 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Cô phân Bảo hiểm Quân đội ) 
Điều 1. Đối tượng bảo hiểm 


1.1. Tất cả các chủ phương tiện tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên 
quan đến biển Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham 
gia bảo hiểm thân tàu tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (gọi tắt là 


MIC). 
1.2. Đối tượng bảo hiểm là thân tàu bao gồm: Vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị 
hàng hải. 


1.3. Cá nhân hoặc tổ chức tham gia bảo hiểm (gọi là người được bảo hiểm), có thể 
yêu cầu bảo hiểm thân tàu theo thời hạn hoặc theo chuyến hành trình. 


1.4. Thuật ngữ “tàu” sử dụng trong Quy tắc bảo hiểm này bao gồm tàu hoặc cầu trúc 
nổi di động khác chuyên dùng hoạt động trên biển 


1.5. Tàu có đủ “khả năng đi biển” là tàu: 
1.5.1. Có đủ giấy tờ đăng kiểm còn hiệu lực; 


1.5.2. Có đủ định biên, khả năng chuyên môn và bằng cấp của thuyền bộ phù 
hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; 
1.5.3. Được trang bị đầy đủ trang thiết bị, nhiên liệu và vật phẩm dự trữ. 
Điều 2. Các hiểm họa được bảo hiểm 
Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu theo một trong hai 
điêu kiện “A” hoặc “B” dưới đây: 
2.1. ĐIÊU KIỆN BẢO HIẾM "A" ĐÓI VỚI THÂN TÀU 
Với điều kiện này MIC nhận trách nhiệm bồi thường đối với: 
2.1.1. Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận xảy ra đối với thân tàu được bảo 
hiểm do những nguyên nhân trực tiêp sau đây: 
2.1.1.1. Do đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyền trên bờ 
hoặc dưới nước, 
2.1.1.2. Mắc cạn, va chạm vào đá, vào vật thể cố định hoặc trôi nỗi 
trên bờ hoặc dưới nước (trừ bom mìn và thủy lôi), 
2.1.1.3. Do cháy nỗ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác gây tổn thất cho tàu, 


2.1.1.4. Do vứt bỏ một phần tàu hay tài sản trên tàu được cho là cần 
thiết và hợp lý để cứu người và/hoặc cứu tàu, tài sản trên tàu 
trong trường hợp nguy hiểm cấp thiết, 


2.1.1.5. Mắttích, 


““....,ÔÔÔÔ|Ô,|ÔÔÔ,ÔÔÐÔÔÔÒÔÔÔÔÔÐÐÐÐ ` QqtẵùửỉỶanngagocaaaằằa sa saaãs 
1⁄12 


MIC/HH/TTBVN 


“x. %xX*»  X% 


F7. 


g5 
THÙBGG 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


SN Di co 
2Á lo fà 
2x12 Lvso 


14 yÐt 


s» 1 lạ  Nh 


Động đất, sụt lở đất, núi lửa phun, 
Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh, 


Tai nạn xảy ra trong lúc xếp đỡ di chuyển hàng hóa, nguyên 
nhiên vật liệu liên quan đến tàu được bảo hiểm hoặc trong khi 
tàu đang neo đậu sửa chữa hoặc ở trên đà khi sửa chữa, 


Nổ nồi hơi, gãy trục cơ, hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm 
trong các bộ phận của thân tàu với điều kiện khuyết tật ngầm 
trên đã qua cuộc kiểm tra giám định của cơ quan chức năng 
mà không thê phát hiện được. Trong trường hợp này MIC chỉ 
bồi thường các tổn thất là hậu quả của việc nô nôi hơi, gãy 
trục cơ hoặc bộ phận có khuyết tật ngầm mà không bồi thường 
chính bản thân nôi hơi, trục cơ và bộ phận có khuyết tật ngầm 
ấy, trừ trường hợp việc nổ nồi hơi, gãy trục cơ là do nguyên 
nhân bởi một rủi ro được bảo hiểm, 


Do sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc 
của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải 
là người được bảo hiểm hoặc có cỗ phân trên tàu được bảo hiểm. 


2.1.2. Những chi phí cần thiết và hợp lý trong việc: 


đa key 


“0i P225 


KÃI ĐuPc 


A21 
tụ lu le 


Hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bôi thường theo 
Quy tặc bảo hiêm này, 

Trợ giúp hay cứu hộ với điều kiện những chi phí này không 
đòi được từ phía người được trợ giúp, cứu hộ, chi phí tố tụng 
đã được MIC đồng ý trước, 

Kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất đã được MIC đồng ý 
trước, 

Đóng góp chi phí tổn thất chung, 

Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp 
không phát hiện được tổn thất. 


22. ĐIÊỀU KIỆN BẢO HIỂM "B" ĐÓI VỚI THÂN TÀU: 
Với điều kiện này MIC nhận trách nhiệm bồi thường: 
2.2.1. Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) đối với thân tàu được bảo hiểm 
là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiệp sau đây: 


2as28Lin Lẻ 


LÊ 


2nuels Ìsely 
2n: li, 
2L: 


K...,Ô..ÔjÔ|j./.. ` 1 Q.ọ.gaaasasỐỐỐX XN 
212 


MIC/HH/TTBVN 


Do đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyền trên bờ 
hoặc dưới nước, 


Mặc cạn, va chạm vào đá, vào vật thê cô định và trôi nôi trên 
bờ hoặc dưới nước (trừ bom mìn và thủy lôi), 


Do cháy nỗ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác gây tốn thất cho tàu, 
Mắt tích, 


Động đất, sụt lở, núi lửa phun, 


` 


<- 


ca 


Ha bc#“ 


gề 
LỮDUCG 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


2.2.1.6. _ Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh 


2.2.1.7. Tai nạn xảy ra trong lúc xếp đỡ di chuyển hàng, nguyên nhiên 
vật liệu có liên quan đên tàu được bảo hiêm trong khi neo đậu 
hoặc lên đà khi sửa chữa, 


2.2.1.8. Do sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc 
của người sửa chữa với điêu kiện người sửa chữa không phải 
là người được bảo hiểm hoặc có cô phân trên tàu được bảo hiêm. 
2.2.2. Những chỉ phí cần thiết và hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu trong việc 
hạn chế tốn thất có thê dân đên các khiêu nại đòi bôi thường theo Quy 
tăc bảo hiêm này. 
Điều 3. Rủi ro ô nhiễm 
Tàu được bảo hiểm theo điều kiện “A” hoặc “B” của Điều 2 (Các hiểm họa 
được bảo hiểm) trên đây còn được bảo hiêm cả trong trường hợp tôn thât của 
tàu gây ra từ quyết định của các cơ quan nhà nước có thâm quyên nhăm phòng 
ngừa hoặc hạn chê nguy cơ ô nhiễm, với điêu kiện: 


3.1.  Tổn hại tàu thuộc trách nhiệm bồi thường của MIC căn cứ điều kiện “A” hoặc 
điều kiện “B” của Điều 2 (Các hiểm họa được bảo hiểm) trên đây. 


3.2. Hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn 
chế nguy cơ ô nhiễm không phải là do việc thiếu mẫn cán hợp lý của người 
được bảo hiểm, chủ tàu hay người quản lý tàu trong việc phòng ngừa hoặc hạn 
chế nguy cơ ô nhiễm. Thuyễn trưởng, sỹ quan, thuyền viên hay hoa tiêu nếu sở 
hữu cô phần của tàu cũng không coi là chủ tàu theo nghĩa của Điều 3 này. 


Điều 4. Mở rộng phạm vi bảo hiểm 
MIC mở rộng trách nhiệm bồi thường tốn thất xảy ra trong trường hợp: 


4.1. Lai dắt hoặc trợ giúp tàu khác khi gặp nạn hoặc lai dắt theo tập quán. Những hư 
hỏng mất mát và tổn thất vật chất xảy ra trong trường hợp này chỉ thuộc trách 
nhiệm bảo hiểm phần chỉ phí sửa chữa những hư hỏng, bù đắp những mắt mát 
và tổn thất vật chất mà người được bảo hiểm không thu hồi được đầy đủ do phía 
được cứu giúp thực sự không đủ khả năng hoàn trả. 

4.2. Tàu, thuyền được bảo hiểm đâm va với tàu mà toàn bộ hoặc một phần của tàu 
này thuộc cùng một chủ sở hữu hoặc cùng quyền quản lý, hoặc được những tàu 
như vậy cứu hộ. Người được bảo hiểm vẫn có mọi quyền theo bảo hiểm này 
giống như chiếc tàu đó hoàn toàn là của một chủ tàu không có quyền lợi liên 
quan đến tàu được bảo hiểm. Nhưng trong trường hợp đó, trách nhiệm về đâm 
va hoặc số tiền phải trả cho dịch vụ đã cung ứng phải được người được bảo 
hiểm đồng ý hay theo quyết định của Tòa án. 

4.3. Với điều kiện người được bảo hiểm phải khai báo và được sự chấp thuận trước 
bằng văn bản của MIC đồng thời nộp thêm phí bảo hiểm nếu được yêu cầu, 
MIC nhận bảo hiểm cả trong trường hợp: 

4.3.1. Có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, lai dắt không theo tập quán, thay 
đổi về ngày khởi hành (trường hợp bảo hiểm chuyền), 


(||.  hqmnaaa ca s65 


MIC/HH/TTBVN 3/12 


_ 
| 


ø. 
HHHÚCG 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


4.3.2. Xếp dỡ hàng hoá hoặc nguyên nhiên vật liệu ở ngoài biển sang tàu khác 
hoặc từ tàu khác sang tàu được bảo hiểm ngay cả khi tới gần cập mạn. 


Điều 5. Loại trừ bảo hiểm 


5.1. MIC không chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất xảy ra trong thời gian 
tàu được bảo hiểm, kể cả những tốn thất gây ra trực tiếp bởi những rủi ro được 
bảo hiểm trong những trường hợp dưới đây: 


5.1.1. Tàu thuyền không đủ khả năng hoạt động, không đủ khả năng đi biển, 
không có giây phép hoạt động hoặc hoạt động ngoài phạm vi quy định, 
giây đăng kiểm bị đình chỉ, hết hạn khi đã đến kỳ hạn kiểm tra tàu, 


5.1.2. Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: Đại lý, đại diện hoặc 
thuyền trưởng, sĩ quan hoặc thuyền viên có hành động có ý hoặc quá câu thả, 


5.1.3. Vi phạm lệnh cấm do nhà chức trách ban hành, vi phạm nghiêm trọng 
luật giao thông hoặc hoạt động kinh doanh trái phép, 


5.1.4. Thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên không có bằng hoặc chứng 
chỉ đúng quy định hoặc tai nạn xảy ra do những người này sử dụng rượu 
bia, ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác. 


5.2.  MIC không chịu trách nhiệm bồi thường nếu tổn thất xảy ra do những nguyên 
nhân sau đây: 


5.2.1. Do cũ kỹ hay hao mòn tự nhiên của vỏ, máy móc hoặc trang thiết bị của tàu, 
5.2.2. Tàu thuyền bị mắc cạn bởi ảnh hưởng của thủy triều hoặc con nước lên 
xuông trong lúc đang neo đậu, 


5.2.3. Tàu, thuyền đậu tại bến không được neo, cột chắc chắn hoặc thuyền viên 
trực, bảo quản tàu bỏ tàu đi văng. 


53.  MIC không chịu trách nhiệm đối với những chi phí có liên quan sau đây, dù 
những chi phí đó do những rủi ro được bảo hiểm gây ra: 


5.3.1. Chi phí liên quan đến sự chậm trễ hành trình của tàu được bảo hiểm, bao 
gồm cả tàu, hàng hóa bị giảm giá trị hoặc thiệt hại sản xuất kinh doanh 
của tàu được bảo hiểm. 


5.3.2. Mọi chi phí liên quan đến: 


5.3.2.1.  Cạo hà, sơn lườn, hoặc đáy tàu (không bao gồm chi phí làm 
sạch bề mặt và sơn phần tôn thay thế thuộc trách nhiệm bảo 
hiểm), 


5.3.2.2. Đưa tàu đến nơi sửa chữa 
5.3.2.3. Kiểm tra phân cấp lại tàu theo định kỳ, 


5.3.2.4. Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thủy thủ 
đoàn, trừ trường hợp tổn thất chung, 


5.3.2.5. Công tác phí, các chi phí có liên quan của người được bảo 
hiểm phát sinh để thu thập hồ sơ khiếu nại hay giải quyết Sự cố, 


5.3.2.6. Tiền cước vận chuyển hoặc tiền cho thuê tàu. 


“`... ___.._._._..____ oa..ca sa na 5 
4/12 


MIC/HH/TTBVN 


gã 
HẾHDC5 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


5.4. 


3Ð: 


Bảo hiểm này không chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng, mắt mát và tôn 
thât hoặc những chi phí phát sinh bởi: 


5.4.1. Chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự chiến tranh, 

5.4.2. Bị cướp, bị bắt giữ tàu tại bất cứ nơi nào vì bất cứ lý do gì, 

5.4.3. Tàu thuyền được trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự, 
5.4.4. Hành động phá hoại hoặc khủng bế có tính chất chính trị, 

5.4.5. Bất cứ vụ nỗ của các loại vũ khí hoặc chất nỗ nào, 

5.4.6. Rủi ro hạt nhân, nguyên tử. 


MIC không chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng, mắt mát và tôn thất liên 
quan đến tiền mặt, các loại giấy tờ có giá, kim loại quí, đá quí, đồ vật có giá trị 
quí hiếm hoặc các tài sản không cần thiết cho một chuyến đi thông thường của 
tàu, trừ khi có thỏa thuận khác. 


Điều 6. Yêu cầu và châp nhận bảo hiêm 


6.1. 


bá. 


Yêu cầu bảo hiểm: 

Khi tham gia bảo hiểm người được bảo hiểm gửi cho MIC Giấy yêu cầu bảo 

hiểm (theo mẫu của MIC) trước thời điểm chủ tàu muốn hợp đồng bảo hiểm bắt 

đầu có hiệu lực ít nhất là hai mươi tư (24) gIỜ. Đối với những tàu tham gia bảo 

hiểm lần đầu hoặc gián đoạn thì ngoài giây yêu cầu bảo hiểm phải kèm bản sao 

những tài liệu sau: 

6.1.1. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. 

6.1.2. Giấy chứng nhận khả năng đi biển, giấy chứng nhận cấp tàu và các giấy 
chứng nhận khác của cơ quan Đăng kiêm. 

6.1.3. Biên bản kiểm tra tàu khi giao nhận tàu (nếu có) hoặc biên bản kiểm tra 
từng phần của Đăng kiểm, số Đăng kiểm. 

6.1.4. Báo cáo tình hình tốn thất của tàu xảy ra trước khi yêu cầu bảo hiểm và 
hợp đông bảo hiêm cũ (nêu có). 


6.1.5. Tài liệu chứng minh giá trị tàu (nếu có). 


Chấp nhận bảo hiểm: 
6.2.1 Nếu xét thấy cần thiết, MIC có quyền yêu cầu được kiểm tra tàu trước 
khi châp nhận bảo hiêm. 


6.22 Hợp đồng bảo hiểm coi như được ký kết khi MIC cấp Giấy chứng nhận 
bảo hiểm. Giấy yêu cầu bảo hiểm, chứng từ thanh toán phí bảo hiểm, 
Giấy chứng nhận bảo hiểm, Giấy sửa đổi bố sung (nếu có) là các bộ phận 
cấu thành và không thể thiếu của hợp đồng bảo hiểm. 


6.2.3. Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết, tàu lại có thay đổi làm 
tăng thêm mức độ rủi ro và/hoặc trách nhiệm của MIC. Người được bảo 
hiểm phải thông báo ngay cho MIC biết bằng văn bản. MIC sẽ cấp Giấy 
sửa đổi bổ sung về những thay đổi đó và có thể thu thêm phí bảo hiểm 


4... .....,ÔÔ,Ô `... sa... a..c...ao...n.. . 
5⁄12 


MIC/HH/TTBVN 


L2 IÌ 


Íi>\ 


mm 


BẢO 


uố, 


Điều 
T1, 


Tu 


Tuổu 


7.4. 


TS... ._._..._....._._ sïỶcccaaaốố. N 
6/12 


La 
EU 


HIỂM QUÂN ĐỘI 


nếu xét thấy sự thay đổi đó làm tăng thêm mức độ rủi ro và/hoặc trách 
nhiệm của MIC. 

6.24 Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm, MIC có quyền 
kiểm tra tình trạng chung của tàu. Nếu xét thấy tàu không đảm bảo khả 
năng đi biển MIC sẽ thông báo chấm dứt hiệu lực bảo hiểm hoặc giới 
hạn phạm vi bảo hiểm cho đến khi tàu được sửa chữa lại phù hợp với 
tiêu chuẩn quy định của Đăng kiểm. 


Nếu người được bảo hiểm khai báo sai hoặc không thông báo đầy đủ những 
thay đổi của tàu theo quy định của khoản 6.1 và 6.2, MIC sẽ không chịu trách 
nhiệm bồi thường tổn thất do khai báo sai trái hoặc không thông báo đầy đủ 
những thay đổi của tàu gây ra. 


7. Thời hạn bảo hiểm 
Bảo hiểm theo thời hạn: 


7.1.1. Thời hạn bảo hiểm tính theo đương lịch dài nhất không quá mười hai 
(12) tháng, ngắn nhất không dưới ba (03) tháng. 


7.1.2. Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo thời gian ghi trên Giấy chứng 
nhận bảo hiểm, với điều kiện người được bảo hiểm đã nộp phí bảo hiểm 
đầy đủ và đúng hạn theo quy định ở Điều 10 (Phí bảo hiểm và thời hạn 
thanh toán) dưới đây. 


Bảo hiểm chuyến: 
7.2.1. Thời hạn bảo hiểm chuyến được tính từ lúc tàu tháo gỡ dây chăng, cột 
hoặc nhỗ neo để bắt đầu chuyến đi và chấm dứt hiệu lực ngay sau khi 


neo đậu ở nơi đến ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Giấy sửa 
đổi bổ sung (nếu có). 


7.2.2. Thời gian tính cho một chuyến đi thông thường, là thời gian hợp lý bao 
gồm bốc xếp hai đầu bến và thời gian cần thiết để tàu có thể di chuyển từ 
một cảng này tới cảng khác được quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận 
bảo hiểm, nhưng không quá ba mươi (30) ngày. 

Gia hạn bảo hiểm: 
Khi Giấy chứng nhận bảo hiểm đã hết hạn mà tàu vẫn còn đang ở ngoài khơi 
hay đang ghé vào một nơi nào đó để lánh nạn thì tàu vẫn có thể được tiếp tục 
bảo hiểm cho đến khi về neo cột an toàn tại cảng, với điều kiện người được bảo 
hiểm kịp thời thông báo bằng. văn bản cho MIC xin gia hạn hợp đồng và nộp 
thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của MIC. Việc gia hạn này sẽ không áp dụng 
đối với trường hợp người được bảo hiểm thông báo cho MIC sau khi Giấy 
chứng nhận bảo hiểm đã hết hạn và tàu đã bị tốn thất. 


Hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm: 


Trong mọi trường hợp, dù MIC đã chấp nhận bảo hiểm và cấp Giấy chứng nhận 
bảo hiểm, hoặc Giấy sửa đổi bổ sung theo Giấy chứng nhận bảo hiểm đó (nếu 
có) cho người được bảo hiểm, hiệu lực Giấy chứng nhận bảo hiểm của tàu sẽ tự 
động chấm dứt ngay khi phát sinh một trong những trường hợp sau đây: 


MIC/HH/TTBVN 


ø 
HHHBG 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


7.4.1. Người được bảo hiểm không nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo 
quy định tại Điều 10 (Phí bảo hiểm và thời hạn thanh toán) dưới đây, trừ 
khi có thỏa thuận khác bằng văn bản. 


7.4.2. Thay đổi cơ quan đăng kiểm của tàu mà không báo trước cho MIC biết 
và được MIC đồng ý bằng văn bản. 


7.4.3. Tàu bị đình chỉ hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động của tàu bị thu hồi 
hay hệt hạn. 


7.4.4. Tàu được chuyển chủ, trừ khi có thỏa thuận khác giữa MIC và chủ tàu mới. 


7.4.5. Giấy chứng nhận đủ khả năng đi biển và cấp của tàu, giấy tờ đăng kiểm 
của tàu bị mắt hiệu lực hay hết thời hạn. 


Riêng đối với những trường hợp giấy phép hoạt động và các giấy tờ Đăng kiểm 
của tàu đã hết hạn mà tàu còn đang hành trình, thì việc chấm dứt hiệu lực bảo 
hiểm sẽ được hoãn lại cho tới khi tàu đến cảng kế tiếp đầu tiên, với điều kiện là 
việc xuất bến và hành trình của tàu bị kéo dài hợp lý và Người được bảo hiểm 
đã thông báo băng văn bản cho MIC biết trước và được MIC chấp thuận bằng 
văn bản. 

Điều 8. Số tiền bảo hiểm và giới hạn trách nhiệm 

8.1. Số tiền bảo hiểm thân tàu ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Giấy sửa 
đổi bố sung (nêu có) là giới hạn trách nhiệm cao nhất mà MIC nhận bồi thường 
đối với mỗi vụ tôn thất. 


82. Số tiền bảo hiểm thân tàu được tính căn cứ vào giá trị của vỏ, máy móc và các 
trang thiết bị của tàu đó trên thị trường tại thời điểm tham gia bảo hiểm do 
người được bảo hiểm khai báo hoặc theo thỏa thuận giữa người được bảo hiểm 
và MỊC. 

83. Bảo hiểm trên và dưới giá trị thực tế thân tàu: 


8.3.1. Nếu số tiền bảo hiểm vượt quá giá trị thực tế của tàu tại thời điểm tôn 
thất, MIC chỉ chịu trách nhiệm bồi thường không vượt quá giá trị thực tế 
của tàu tại thời điểm đó. 


83.2. Nếu số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế của tàu tại thời điểm tồn 
thât, MIC sẽ: 
8.3.2.1. Bồi thường tổn thất toàn bộ thân tàu theo số tiền bảo hiểm. 
8.3.2.2. Bồi thường tổn thất bộ phận bao gồm các chỉ phí tại điểm 


2.1.2, 2.2.2 theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm với giá trị thực tế 
thân tàu tại thời điểm tốn thất. 


Điều 9. Nghĩa vụ và quyền hạn của người được bảo hiểm 
9.1. Bảo quản tàu: 


Người được bảo hiêm có nghĩa vụ bảo quản tốt tàu được bảo hiêm, thực hiện 
việc kiểm tra và sửa chữa đúng hạn định. 


TS. | ._.,/Í._ `. 1, sa aa sa số SỐ  N 
MIC/HH/TTBVN 7/12 


¡Ÿ 


4 


j3 rru *~~Z› 


“^ \ 


9ì 


gố 
EM 


BẢO HIẾM QUÂN ĐỘI 


9.2. Thông báo tổn thất và bảo lưu quyền khiếu nại: 


Khi xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm phải thực hiện đầy đủ những quy định 
sau đây: 


9.2.1. Trình báo ngay cho chính quyền cảng hoặc chính quyền địa phương nơi 
gần nhất để lập biên bản theo quy định, tìm mọi cách thông báo ngay cho 
đại diện của MIC bằng điện thoại, fax, email. Chậm nhất là ba (03) ngày 
kế từ ngày xảy ra tai nạn hoặc kể từ ngày tàu về đến bến cảng đầu tiên 
(tùy theo trường hợp nào đến trước) phải thông báo cho MIC hoặc đại 
diện của MIC tại nơi gần nhất bằng văn bản. 


9.2.2. Phải kịp thời áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm cứu giúp, bảo vệ 
người, phương tiện và tài sản để ngăn ngừa, hạn chế tổn thất. Giúp giám 
định viên của MIC làm tốt nhiệm vụ giám định và giải quyết nhanh 
chóng hậu quả tai nạn. 


9.3. Trường hợp tàu được bảo hiểm bị hư hỏng, tổn thất do người khác gây ra thì 
người được bảo hiêm phải báo ngay cho MIC nơi gân nhât băng văn bản trong 
vòng bôn mươi tám (48) tiêng đông hô kê từ khi tàu bị tai nạn vê đên bên và 
phải thực hiện đây đủ những thủ tục cân thiệt đê bảo lưu quyên khiêu nại cho MIC. 
9.4. Khi MIC chấp nhận bồi thường những tôn thất do người thứ ba gây ra, người 
được bảo hiêm phải làm văn bản chuyên quyên đòi bôi thường người thứ ba cho 
MIC, cung câp mọi tin tức, tài liệu, băng chứng và phải áp dụng những biện 
pháp cần thiết đề MIC có thê thực hiện quyên truy đòi người thứ ba. 
9.5. MIC có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ yêu cầu bồi thường tổn thất nếu 
người được bảo hiểm không thực hiện đây đủ những quy định trên. 
9,6. Việc MIC tham gia cùng người được bảo hiểm thực hiện các quy định ở điểm 
9.2.1 và 9.2.2, khoản 9.2 trên đây, trong mọi trường hợp đêu không được coi là 
chấp nhận hay từ chỗi bôi thường, và không phương hại đên quyên lợi của môi bên. 
Điều 10. Phí bảo hiểm và thời hạn thanh toán 
10.1. Phí bảo hiểm: 
Phí bảo hiểm được tính trên cơ SỞ biểu phí chung của MIC áp dụng cho từng 
loại tàu hoặc nhóm tàu theo các điêu kiện bảo hiêm cụ thê, phí bảo hiêm có thê 
tăng hoặc giảm tùy thuộc vào tình hình tổn thất hàng năm của các đội tàu tham 
gia bảo hiêm. 
10.2. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm: 
10.2.1.Đối với những tàu bảo hiểm theo thời hạn một năm, phí bảo hiểm được 
nộp làm 1 kỳ hoặc nhiêu kỳ theo thỏa thuận giữa MIC và người được 
bảo hiêm, nhưng nhiêu nhât không quá bôn (04) kỳ và được nộp trong 
vòng mười (10) ngày đâu mỗi kỳ, 

10.2.2.Đối với những tàu bảo hiểm theo thời hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm, phí 
bảo hiểm được nộp làm 1 hoặc 2 kỳ, theo thỏa thuận giữa người được 


TM j1 ` ` ssaaaccaaasaaaãa Ï 
8/12 


MIC/HH/TTBVN 


gã 
LỊ LỆ 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


bảo hiểm và MIC trong vòng mười (10) ngày đầu mỗi kỳ được ghi trên 
hợp đồng bảo hiểm hoặc Giây thông báo thu phí bảo hiệm, 


10.2.3.Đối với những tàu bảo hiểm theo thời hạn dưới sáu (06) tháng hoặc bảo 
hiểm theo chuyến, phí bảo hiểm được nộp toàn bộ một lần ngay khi cấp 
Giấy chứng nhận bảo hiểm, 

10.2.4.Trường hợp tàu còn thời hạn bảo hiểm và phí chưa đến kỳ nộp mà tàu bị 
tổn thất toàn bộ thì người được bảo hiểm có trách nhiệm nộp toàn bộ số 
phí còn lại cho MIC trong vòng mười lăm (15) ngày kế từ ngày người 
được bảo hiểm gửi thông báo tàu bị tốn thất toàn bộ cho MIC. Trường 
hợp tốn thất bộ phận MIC có quyền đối trừ số phí bảo hiểm còn lại vào 
số tiền bồi thường, 

10.2.5.Trường hợp người được bảo hiểm không nộp phí bảo hiểm theo đúng 
quy định, ngoài việc chấm dứt hiệu lực bảo hiểm như quy định ở khoản 
7.4 trên đây, người được bảo hiểm vẫn phải nộp số phí cho thời gian đã 
bảo hiểm đồng thời phải nộp thêm một khoản tiền lãi theo tỷ lệ lãi suất 
vay ngân hàng quá hạn của số phí phải thanh toán cho thời gian chậm trả 
mặc dù tàu có bị tổn thất hay không. 


Điều 11. Hủy bảo hiểm và hoàn phí bảo hiểm 


1.1, 


Trường hợp chủ tàu có yêu cầu hủy bỏ hợp đồng người được bảo hiểm phải 
thông báo băng văn bản cho MIC trước bảy (07) bảy ngày, MIC sẽ hoàn lại 
80% số phí bảo hiểm đã nộp tương ứng với thời gian hủy bỏ hợp đông. 


._ Nếu MIC yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, MIC sẽ hoàn trả 100% số phí bảo 


hiểm đã nộp tương ứng với thời gian hủy bỏ hợp đồng. 


. Việc hoàn phí sẽ được thực hiện sau khi hủy bỏ hợp đồng, với điều kiện tàu 


chưa xảy ra tai nạn trong suôt thời gian bảo hiêm. 


._ Trường hợp tàu ngừng hoạt động để sửa chữa hoặc đỗ tại cảng hay địa điểm an 


toàn được MIC chấp thuận với thời gian liên tục từ ba mươi (30) ngày trở lên, 
MIC sẽ hoàn lại 50% số phí bảo hiểm đã nộp cho từng khoảng thời gian ba 
mươi (30) ngày liên tục tàu ngừng hoạt động khi đã kết thúc năm bảo hiểm. Trừ 
trường hợp khi tàu bị tổn thất toàn bộ, phí bảo hiểm thời gian tàu ngừng hoạt 
động sẽ không được hoàn lại. 


Điều 12. Giám định và bồi thường tôn thất 


II 


Giám định tổn thất: 

12.1.1.Khi nhận được thông báo về tổn thất của người được bảo hiểm hoặc 
người đại diện của họ, MIC hoặc đơn vị giám định được MIC chỉ định sẽ 
tiến hành giám định cùng với sự có mặt của thuyên trưởng, những nhân 
chứng có liên quan và đại diện chủ tàu đê xác định nguyên nhân, mức độ 
hư hỏng và tôn thât. 

12.1.2.Phí giám định do người yêu cầu giám định trả trực tiếp cho người giám 
định và được bồi hoàn khi giải quyết bôi thường nêu tôn thât thuộc trách 
nhiệm bảo hiểm, trừ khi có thỏa thuận khác băng văn bản. 


4... ,Ô/..¡j¡jÔÓÔÓÔÓÔÔÐ ` sac sa a6  N 


MIC/HH/TTBVN 9/12 


øế 
HHBDGG 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


L2 2s 


Ji 


124. 


12.1.3.Trong trường hợp không có biên bản giám định của MIC hoặc của đơn 
vị giám định do MIC chỉ định, MIC có quyền từ chối giải quyết bồi 
thường toàn bộ hoặc một phần, trừ khi đã có thỏa thuận khác băng văn bản. 


Thông báo về giá cả và nơi sửa chữa tàu: 


12.2.1.Người được bảo hiểm thông báo cho MIC biết trước mọi dự kiến về giá 
cả và nơi sẽ đưa tàu đến sửa chữa hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hiểm. 
MIC có quyền tham gia ý kiến và quyết định về nơi sửa chữa, giá cả và 
giám sát việc sửa chữa. 

12.2.2.Nếu người được bảo hiểm không thực hiện hoặc vi phạm quy định của 
điều này, MIC có quyền chế tài số tiền bồi thường. 


Hồ sơ khiếu nại bồi thường: 

Khi yêu cầu MIC bồi thường, người được bảo hiểm phải cung cấp cho MIC 

những tài liệu sau: 

12.3.1.Thư khiếu nại đòi bồi thường, 

12.3.2.Giấy chứng nhận bảo hiểm, 

12.3.3. Biên bản giám định của MIC hoặc của cơ quan giám định do MIC chỉ định, 

12.3.4.Giấy chứng nhận mắt tàu và Giấy xác nhận xóa tên trong danh bạ của cơ 
quan có thâm quyền (trường hợp tàu bị mất tích), 

12.3.5.Biên bản tai nạn do công an, cảng vụ hoặc chính quyền địa phương lập 
(trường hợp tai nạn liên quan đên người, tàu và tài sản của người thứ ba), 

12.3.6.Hóa đơn chứng từ liên quan đến những chỉ phí đòi bồi thường, 

12.3.7.Kháng nghị hàng hải, báo cáo tai nạn hoặc tổn thất có xác nhận của cơ 


quan cảng vụ hoặc chính quyền nơi xảy ra tai nạn, hoặc bến đến đầu tiên 
(nếu tai nạn xảy ra khi tàu đang trên hành trình), 


12.3.8.Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến quyền lợi và 
nghĩa vụ của người thứ ba (nêu có), 

12.3.9.Trích sao nhật ký hàng hải, nhật ký máy, nhật ký thời tiết, các giấy tờ 
đăng kiểm hay giấy tờ khác của tàu, bằng cấp thuyền bộ,. 

12.5.10. Những chứng từ liên quan khác (tùy theo từng vụ việc cụ thể). 


Sau khi MIC nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại nói trên của người được bảo 
hiểm, nếu trong vòng ba mươi (30) ngày mà không có yêu cầu gì thêm thì hồ sơ 
khiếu nại đó được coi là đầy đủ và hợp lệ. 


Bồi thường trên và dưới giá trị thực tế thân tàu: 


12.4.1 .Nếu số tiền bảo hiểm vượt quá giá trị thực tế của tàu, MIC sẽ bồi thường 
tổn thất toàn bộ theo giá trị thực tế của tàu mà không hoàn lại phí phần 
giá trị vượt quá. 


12.4.2. Nếu số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế của tàu, MIC sẽ bồi thường 
tổn thất toàn bộ theo số tiền bảo hiểm của tàu. 


MIC/HH/TTBVN 10/12 


XWWLX ưxNG. — “Z⁄/) 


5y 


PA 


I2 Y 


gã 
HD 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


12.4.3. Trong trường hợp tốn thất bộ phận bao gồm các chỉ phí tại điểm 2.1.2 và 
2.2.2 MIC sẽ bồi thường theo tỷ lệ giữa sô tiền bảo hiểm với giá trị thực 
tế của tàu. 


Tổn thất toàn bộ thân tàu: 


1222.110 thất toàn bộ thân tàu nói trong Quy tắc bảo hiểm này bao gồm cả tổn 
thât toàn bộ thực tê và ước tính: 


12.5.1.1 Tàu, thuyền bị hủy hoại hoàn toàn không thể phục hồi được, 
cũng như tàu bị mắt tích nếu như đã quá thời gian ba (03) 
tháng không nhận được tin tức gì về tàu đó đều coi là tổn thất 
toàn bộ thực tế, 


12.5.1⁄2 Tàu, thuyền bị hư hỏng mà xét thấy không thẻ tránh khỏi tốn 
thất toàn bộ, hoặc chỉ phí sửa chữa phục hồi vượt quá giá trị 
bảo hiểm thì được xác định là tổn thất toàn bộ ước tính. 
Trường hợp này người được bảo hiểm phải làm giấy báo từ 
bỏ tàu cho MIC, Trường hợp bảo hiểm theo điều kiện “A”, 
nếu việc từ bỏ không được chấp nhận, MIC chỉ giải quyết bồi 
thường phần tổn thất bộ phận thuộc trách nhiệm bảo hiểm. 


12.5.2.Khi đã bồi thường tốn thất toàn bộ thân tàu, MIC được quyền sở hữu, thu 
hồi và xử lý xác tàu đó trừ trường hợp MIC từ chối quyền này. 


Tổn thất bộ phận thân tàu: 


12.6.1.Trong mọi trường hợp, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, MIC 
chỉ thanh toán bồi thường cho từng giá trị riêng biệt của bộ phận sửa 
chữa hoặc thay thế. Sau khi bồi thường bộ phận thay thế MIC có quyền 
sở hữu, thu hồi bộ phận đó. 


12.6.2.Trong mọi trường hợp, nếu tàu bị tổn thất bộ phận chưa được sửa chữa 
mà tiếp đó lại xảy ra tốn thất toàn bộ trong thời gian hợp đồng bảo hiểm 
còn hiệu lực thì MIC chỉ giải quyết bồi thường tổn thất toàn bộ. 


Mức khấu trừ: 


12.7.1.Khi thanh toán bồi thường, MIC sẽ khấu trừ số tiền quy định đối với mỗi 
một vụ tổn thất đã được chấp nhận bồi thường. Mức khấu trừ của từng 
tàu được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm của tàu đó. Quy định này sẽ 
không áp dụng đối với tổn thất toàn bộ. 


12.7.2.MIC không có trách nhiệm giải quyết bồi thường đối với những vụ tổn 
thất dưới mức khấu trừ quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. 


12.7.3.Trường hợp xảy ra tốn thất mà nguyên nhân gây ra được qui một phần 
hoặc toàn bộ do sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ thì ngoài 
mức khấu trừ ghi trên Giây chứng nhận bảo hiểm MIC sẽ khấu trừ thêm 
10% số tiền đã được chấp nhận bồi thường. Quy định này không áp dụng 
đối với tổn thất toàn bộ, trừ khi có thoả thuận khác. 


12.8. Thời hạn thanh toán bồi thường: 


MIC/HH/TTBVN 


gã 
HH GG 


BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 


12.8.1.Đối với khiếu nại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, MIC giải quyết bồi 
thường trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ 
khiếu nại của người được bảo hiểm. 


12.8.2.Trường hợp MIC có văn bản từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền khiếu 
nại thì trong vòng ba mươi (30) ngày kế từ ngày người được bảo hiểm 
nhận được giây báo từ chối căn cứ theo dấu bưu điện hay xác nhận của 
MIC, nếu người được bảo hiểm không có tử kiến gì thì coi như đã chấp 
nhận sự từ chối bồi thường và không có quyên khiếu nại tiếp theo. 


12.9. Chuyến quyền đòi bồi thường: 


12.9.1.Trường hợp tàu bị tốn thất có liên quan đến trách nhiệm của người thứ 
ba, người được bảo hiểm phải chỉ thị cho thuyền trưởng thực hiện đầy đủ 
những nguyên tắc, thủ tục và quy định của pháp luật để bảo lưu quyền 
khiếu nại người thứ ba cho MIC 


12.9.2.Những tổn thất thuộc trách nhiệm bảo. hiểm do người thứ ba gây ra thì 
người được bảo hiểm phải chuyển quyền đòi bồi thường cho MIC, cung 
cấp tất cả những giấy tờ cần thiết có liên quan và hỗ trợ MIC tranh chấp 
với người thứ ba. 


12.9.3.Nếu người được bảo hiểm không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình 
trong việc bảo lưu quyền khiếu nại cho MIC thì MIC sẽ từ chối toàn bộ 
hoặc chỉ bồi thường một phần của số tiền khiếu nại. 


Điều 13. Thời hạn khiếu nại 


13.1. Thời hạn người được bảo hiểm có quyền khiếu nại MIC bồi thường tốn thất 
được quy định là một (01) năm kế từ ngày xảy ra tai nạn. 


13.2. Thời hạn khiếu nại tổn thất chung được quy định là hai (02) năm kể từ ngày xảy 
ra tai nạn. 


13.3. Quá thời hạn quy định trong Điều này, mọi khiếu nại sẽ không được MIC giải 
quyết, trừ khi MIC có thỏa thuận khác bằng văn bản đối với người được bảo hiểm. 
Điều 14. Xử lý tranh chấp 


Mọi tranh chấp có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm giữa người được bảo hiểm 
và MIC, nêu không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra Tòa án có 
thâm quyền nơi bị đơn đặt trụ sở chính để xét xử./. 


Nguyễn Quang Hiện 


SA (|... TC. ga naanaa a5 ẽẽõ) ÏÌ 
MIC/HH/TTBVN 12/12 


